THƠ THIÊN 


H.T THÍCH THANH TỪ 


MỘNG 


Gá thân mộng, 
Dạo cảnh mộng. 
Mộng tan rồi, 
Cưởi vỡ mộng. 
Ghi lời mộng, 
Nhắn khách mộng. 
Biết được mỘng, 

Tĩnh cơn mộng. 


07.1980 


PHÁ NGÃ 


Mạng sống trong hơi thở 
Trong nhịp đáp quả tin 
Thể nào là mạng sống ? 

Sự vay mượn liên tục. 


Thiên Viện Chân không, 08.1982 


GIÓ NGHIỆP 


Đem vào là nhờ gió 
Tổng ra cũng gió đưa 
Sự hô hấp tuần hoàn 

Tất cả đêu do gió 
Một phen gió nghiệp dừng 
Thân này như khúc gỗ. 


Thiên Viện Chân Không, 08.1982 


CUỘC ĐỜI QUA MÁT TÔI 
Chiếc thân tứ đại khói, 
Sinh hoạt thế gian mây. 
Thành công khối nước đá, 
Thất bại chùm bọt tan. 
Nhục vĩnh bong bóng nước, 
Thương ghét hạt sương mai. 
Khổ vui trong giác mộng, 
Lành đữ bóng chim bay. 


Tháng ngày cái chớp mắt, 


Còn mất nước trăng lay. 
Chung cuộc cơn gió thoảng, 
Viên mãn bầu trời trong. 


Thiền Viện Chân Không, 06.1984 


CHIÉC THÂN PHÚT CHÓT 


Còn động còn ấm còn ta, 
Động dừng ấm hết là ma ra đồng. 
Thở than khóc lóc não lòng, 
Thức thân theo nghiệp hết mong trùng phùng. 


Thiền Viện Chân Không, 01.1985 


CHƠN KHÔNG 
Chơn Không thể bất biến, 
Huyễn hữu thường đổi thay. 
Khói mây bọt bóng nước, 
Tan hợp cuộc vẫn xoay. 
Linh lung trăng rọi biển, 
Xanh biếc núi im lìm. 
Ngút ngàn mặt biển cả, 


Thăm thắm bầu trời xanh. 


Đường phố xe qua lại, 
Sông biển tàu tới lui. 
Dòng đời duyên biến đổi, 
Bệ đá đạo nhân ngôi. 


Thiền Viện Chân Không, 07.1985 


ĐƯỜNG THẠCH ĐẦU 


Đường Thạch Đầu thuở nọ, 
Đặng Ấn Phong té nhào. 
Đường Thạch Đầu hiện tại, 
Khách đi lòng nao nao. 


Thiền Viện Chân Không, 07.1985 


ĐƯỜNG ĐẠI MAI 


Đường Đại Mai uốn cong, 
Cấp rải đêu rồng cuộn. 
Đại xòe lá che râm, 
Mai đón đông cười mm. 


Thiền Viện Chân Không, 07.1985 


CON ĐUỒNG TIỂU DAO 


Đây con đường Tiêu Dao 
Rộng bằng và thẳng tắp 
Đầu cửa cổng Chân Không 
Đuôi ngọn đổi tự tại 
Xa đến khách xuất trần 
Khách xá, trai đường đó 
Mãn cầu, nhãn mít khoe 
Hoa giấy, anh đào cợt 
Dưới phố vang nhạc mừng 
Gió đông lôïng tà áo. 


Thiền Viện Chân Không, 07.1985 


ANH NÉU BIẾT 


Anh nếu biết, 
Cuộc đời là thế ấy, 
Còn gì đâu vướn bán ở lòng anh. 
Ái CƯỜi Vui năm Irước, 
Ai khô đau tháng này, 


Ai tiên rừng bạc bê, 


Ai bát cơm khó đây, 
Ai vĩnh quang tột đính, 
Ai tủi nhục cùng đô ? 

Dòng đời cư trôi, trôi đi mãi, 
Năm tháng mang đi, đi kiếp người. 
Đâu tá những ai, ai cố giữ, 
Còn chăng chỉ thấy một nắm mô. 
Hồ thu nước trong vất, 

Vâng trăng hiện sáng ngời. 
Trẻ thơ đua nhau với, 

Vớt mấy tay vẫn không. 

Thôi đừng ngây thơ nữa, 
Ngữa mặt nhìn trời trong. 

Ô kìa ! Vằng vặc trăng đêm vắng, 
Đã hết, khổ công nhọc vớt mò. 
Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ, 
Còn đâu run rây, lặng tìm trăng, 
Anh nếu biết, cuộc đời là thể ấy, 
Còn gì đâu vướng bán ở lòng anh. 


Thiền Viện Thường Chiếu, Xuân Kỷ Ty 1989 


TẶNG BẠN 
Bạn biết chăng cuộc đời đây đau khổ ? 
Bởi con người mãi gieo rắc hận thù. 
Gây đau thương, tang tóc, ngục tù, 
Rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. 
# € 
Nào lợi danh, nào tài sắc, 
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung lĩnh... 
Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt, 


Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. 


Chúng vốn là những chùm bọt trên sông 
Còn chỉ đâu chỉ tôi công nhọc sức, 
Trời trong, mây trăng, gió mát, trăng thanh, 
Vưởn cây xanh rờn, khóm hoa CHỜI HH. 
Hi Đ 
Nhạc dễ nhẹ nhàng, giọng chừn thánh thói, 
Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. 
Hận ngàn năm đêu tan nát trong mơ, 


Đâu còn nữa những khô đau buôi trước. 


LI 


Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, 
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. 
Đến đây rôi, hạnh phúc khó thưa trình, 
Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. 


Thiền Viện Thường Chiếu, 07.1992 


VẼỀ QUÊẾ 


Nhân loại ơi ! Chúng ta lầm lân, 
Bỏ quê nhà, cất bước tha phương. 
Mỗi bước đi, xa cách cô hương, 


Trước mất thấy, dây đây nguy hiểm. 


Giông tổ thổi, thuyên con khó vững, 
Trên đường rừng, cọp sói chực chở, 
Núi cheo leo, hồ sâu thăm thắm, 


Xây chân liễn mắt mạng tan thân. 


Bạn đồng hành phản trắc, khó lường, 
Mới thân đó, thành thù sau đó. 
Hận nhau rồi dao súng sẵn chờ, 


Giết hại được không lòng thương xót. 


Trước mắt bủa giăng đẩy cạm bẩy, 
Ngưỡng đâu chờ chong nhọn chịt chằn. 
Lao lách giỏi chân trầy, máu đố, 


Kẻ lơ là mắt mạng như chơi. 


Về đi thôi, nhân loại mễn yêu, 
Hãy dừng lại chớ nên tiễn bước. 
Bởi một bước thịt rơi máu đồ, 


Ta dại gì, lao mãi khổ đau. 


Mái nhà xưa êm ấm muôn đời, 
Chờ con trẻ, Cha già mỗi mất. 
Mẹ thân yêu trông ngóng con về, 


Gặp được trẻ thỏa lòng mong đợi. 


Đây sự nghiệp kho tàng đây dây, 
Tha hồ con thụ hưởng vui chơi. 
Trước sân nhà, hoa nở ngạt ngào, 


Sau vườn cũ, trái oăn chín mọng. 


Đâu còn nữa những ngày đau khổ, 
Để sau lưng các thứ hiểm nguy. 
Về quê rồi tình nghĩa thiếu chỉ, 
Nhìn nhân loại như mình không khác. 


Thiền Viện Thường Chiếu, 07. 


HOA QUÌ DẠI 


Đây là hoa quì dại 
Chỉ mọc ven rừng hoang 
Nép mình lê đường cái 
Làm giậu chống kẻ gian. 
Cuối thu nụ không sái 
Đua nhau trồ rực vàng 
Mặc người khinh rừng dại 
Cốt tô điểm non sông. 
Vui mục đông thường hái 
Chôn chuột luôn nắu mình 
Che chở cho muôn loại. 


Thiền Viện Trúc Lâm, 11.1995 


BÀI HỌC CỦA CUỘC ĐỜI 


Ngày nay bạn thương mến tôi, 


Vâng ! Tôi cám ơn bạn. Song mai kia, Tôi không dám nghĩ đến. 


Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều bất như ý. Chúng ta phải khéo tu để 


vượt qua những bắt hạnh này. 


LÊ a2 


___ Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến, ta nên cười 
chăng nên khóc. Vì đó là qui luật của thê gian. 


^ 


Thiền Viện Thường Chiếu, 09.1996 


